HƯỚNG DAN ĐÁNH GIA THƯỜNG XUYEN 
MÔN TIENG ANH 
I. Những lưu ý khi thực hiện DGTX môn TA tiểu học. 

1. Nguyên tắc của đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh tiểu học. 

Hoạt động kiểm tra và đánh giá thường xuyên môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học 
cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây: 

- Thực hiện đánh giá thường xuyên thông qua nhiều hình thức khác nhau dé có thông 
tin toàn điện về mức độ phát triển kiến thức và các kỹ năng của học sinh cũng như phát huy 
hết các khả năng của học sinh và duy trì sự hứng thú với môn học; 

- Đánh giá thường xuyên cần được thực hiện liên tục và thường xuyên trong suốt các 
hoạt động học tập; 

- Vì giai đoạn đầu học ngoại ngữ, học sinh rất cần sự tự tin và niềm yêu thích môn học 
nên hoạt động đánh giá chủ yéu dé khuyến khích và tạo tự tin cho học sinh, không nhằm phân 
loại, không gây áp lực; 

- Các hoạt động DGTX phải gắn liền với nội dung day-hoc, quan tâm đánh giá các 
năng lực, phẩm chất của học sinh; 

- Chú ý tính cá nhân hoá, quan tâm đến từng học sinh cụ thê trong hoạt động đánh giá, 
nhắn mạnh vào những điều học sinh CÓ THÊ làm được; 

- Các yêu cầu đánh giá cần đơn giản, cụ thể và học sinh cần phải hiểu mình phải làm 
gi; 

- Các nhận xét, phản hồi về kết quả đánh giá can được thông tin lại cho học sinh kip 
thời, rõ rang, cu thể, có tính khích lệ đến từng học sinh. Giáo viên nên bắt đầu bằng việc khen 
ngợi những điều học sinh đã thực hiện tốt hoặc các nỗ lực của học sinh để thực hiện nhiệm vụ 
trước khi góp ý hoặc chỉ ra những chỗ học sinh cần nỗ lực hơn. 

- GV chủ yếu sử dụng hình thức phản hồi nhận xét bằng lời ngay tại chỗ với HS. Tuy 
nhiên, tùy tình hình thực tế mà giáo viên nhận xét bằng chữ viết vào vở hoặc sản phẩm học 
tập của HS. Tùy theo trình độ HS mà những nhận xét này có thé bằng ký hiệu hoặc những 
câu tiếng Anh đơn giản. GV có thể quy ước với HS một số câu nhận xét bằng tiếng Anh cơ 
bản hay sử dụng. 

- GV sử dụng kết quả đánh giá dé điều chỉnh và cải thiện hoạt động dạy-học, luôn suy 
nghĩ đến trách nhiệm về phía mình trước tiên nếu học sinh không hoặc chưa hoàn thành 
nhiệm vụ; 


2. Một số kỹ thuật đánh giá thường xuyên nên sử dụng. 


Một só kỹ thuật sau đây GV có thể cân nhắc lựa chọn dé thực hiện đánh giá thường 
xuyên môn TA. Tuy nhiên, GV cần lưu ý là không phải trong cùng 1 giờ học có thể thực hiện 
hết các kỹ thuật này. Tùy vào nội dung từng bài và loại hình hoạt động mà GV chọn lựa các 
kỹ thuật phù hợp dé đánh giá nhằm hỗ trợ học sinh. 

2.1. Quan sát 

Các bước tiến hành: 

- Xác định các nội dung chính cần đánh giá. Ví dụ, các cấu trúc như: Stand up / Sit 
down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close your book va cac nang luc 
phẩm chat cần có thông qua các hoạt động học. 

- Lập bảng như trong mẫu dưới đây. 

- Tổ chức một hoạt động có thể đánh giá học sinh về viéc hiéu, phan hồi va sử dụng các 
cau trúc đó chưa. 

- Xác định qui ước về các biểu tượng và giúp học sinh làm quen, hiểu rõ các biểu tượng 
này. Vi dụ: 

v= achieved objective (đạt); 

? = not there yet (chưa đạt); 

~ = getting there (ở mức sap dat); 


x = absent (vắng mặt). 


SAMPLE CHECKLIST 


Date: .../..../.... 


Learning objectives: Giving and responding to classroom instructions: 


Stand up / Sit down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close 


Open | Coope 
your | -ration 
book 


your book 


Ha Vinh 


Ngoc Han 


Tué Khanh 


Lan Vy 


Minh Quan 


v= achieved objective 


? = not there yet 


2.2. Tro choi 


Các trò choi đơn giản có thé dùng dé đánh giá mức độ nhớ, hiểu của học sinh. Kỹ 
thuật đánh giá này vừa giúp HS được học tập, rèn luyện, vừa mang đến sự hứng thú và niềm 
vui cho HS - điều rất cần thiết trong việc học TA ở tiểu học. Kết quả tham gia trò chơi sẽ 
giúp ŒV có được những nhận định về mức độ hoan thành của học sinh. 


Ví dụ: 


Sample 1:Find the animals. 


CYELIDOCORC B 
UTGOGHMLERIEFUX 
TCOITNYONVCS 
NNOAJUZIOBTG 
AN PWYAWiHIiIIT EN 
HRMTELJVGAED 
PJYRKWUETOAH 
EUXCNTRGQVRM 
LGSNOCAVQSHJI 
EEREMEUARBEZ 
NDMJXFYFZWI iT 
CY Gik A FFE PP PF 


Sample 2: Mime and guess. 

Invite different children to come to the front of the class and mime an action (eating, 
drinking, reading, sleeping). The other children guess the action. 

2.3. Hoi dap don gian: 

Có 2 hình thức hỏi đáp đơn giản: lời nói hoặc chữ viết. GV có thé sử các dang hoi đáp 
giữa GV-HS và HS-HS. Tùy theo trình độ HS mà GV thiết kế các câu hỏi cho phù hợp. Căn 
cứ vào câu trả lời của HS, GV biết được HS đã nắm được bai hay chưa. GV khuyến khích HS 
đưa ra câu hỏi, qua đó GV cũng đánh giá được mức độ hiểu của HS. Tăng cường hỏi đáp 


bằng lời đối với HS, đặc biệt là ở giai đoạn đầu học TA. 


Sample 1: 


Anwer these questions about your house: 


1. Is your house big? 4 


2. What colour is it? 


Sample 2: 


Can you name 5 breaktime activities? 


Talk. E 


What do you do in your free time? 


2.4. Tự đánh giá: 
GV tạo các biểu mẫu dé HS tự đánh giá mình hoặc tham gia đánh giá bạn, nhóm bạn. 
Các biéu mẫu có thé đơn giản ở dạng tô mau, tick vào ô tương ứng, viết từ đơn giản hoặc viết 
câu... phụ thuộc khả năng của HS. Khi cho HS tham gia đánh giá bạn, GV cần lưu ý tránh để 
HS rơi vào hoạt động phán xét lẫn nhau mà mục đích là dé hỗ trợ nhau học tập và HS tự rút 


kinh nghiệm cho chính bản thân mình khi thấy lỗi sai của bạn. 


Vi dụ: Sample 1: 


(circle your answer) 


Sample 2: 


Date: na. Unit 12: Our free time activities 
Name: ....... 


1. What did you learn today? 


2. Which activities do you like/not like? Why? 


3. Which activities are difficult/easy and why? 


2.5. Dự án 


Các dự án nhỏ và đơn giản có thể dùng để đánh giá thường xuyên. Các dự án này 
ngoài khai thác tính sáng tạo, cá nhân hoá việc học và phát triển các năng lực, phẩm chất 
khác, còn khai thác tối đa kiến thức về từ vựng và khả năng sử dụng ngôn ngữ. Dự án là một 
kỹ thuật đánh giá thường xuyên tuyệt vời, tích hợp rất nhiều nội dung cần đánh giá mà HS 
thực hiện cũng rất tự nhiên, thu vi. 

Sample 1: 


Stick a photo or a picture of your pet here and tell your class about it. 


(adapted from Sved, R. (2014). Our World 3. National Geographic. p. 22.) 
Step 1: Cut out a big circle 

Step 2: Collect and draw pictures that show care. 

Step 3: Glue pictures to cover the circle. 


Step 4: Tell your class about your collage. 


2.6. Hồ sơ học tập 

Hồ sơ học tập portfolio là hình thức đánh giá hiệu quả, cá nhân hoá hoạt động học, 
giúp học sinh tự học vả phần nào tự đánh giá được tiễn bộ học tập cua minh. GV tạo các 
portfolio ứng theo từng bài học hoặc các hoạt động cụ thể của HS. Portfolio cần được sử 


dụng như một công cụ hữu dụng cho mục đích đánh giá thường xuyên. 


Ví dụ: 


Sample 1 


Qh BOUT NS 


Hi my name is 


There are 


nannina an 


Stick or draw your family here 


Sample 2: 


HOW I LEARN ENGLISH 


Colour the ways you learn English. 


I like 


learning 


I like 


listening 


200 


I like using 
rhythm to 


I like 


playing 


like 


learning like 


English learning 


How much do you like this activity? 
Draw ©:.................(Very much: OOO OK: ©© Not much: ©) 


Write 5 new words you learn in this unIC:.................................... 


2.7. Bài kiếm tra 

- Bài kiểm tra (từ 5-35 phút) có thể dùng để đánh giá nhanh học sinh; 

- Khi sử dụng bài kiểm tra cần lưu ý cân bằng giữa các nội dung / nhiệm vụ đánh giá 
khả năng trí nhớ (ví dụ về từ vựng, phát âm, nghĩa, cấu trúc ngữ pháp) và nội dung / nhiệm 
vụ đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. 

- Khi có thể, nên tăng tối đa số lượng nhiệm vụ đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ 


và giảm tôi thiêu nội dung/nhiệm vụ chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ ngôn ngữ. 


10 


- Không nên dùng quá 5 bài kiểm tra/học kỳ. 


II. Ví dụ về kỹ thuật đánh giá thường xuyên trong tiết học tiếng Anh. 


Tiếng Anh 3 — Unit 6 — Lesson 1 

1. Mục tiêu: 

- Hiéu, dua ra yéu cau va lam theo được một só mệnh lệnh thức trong lớp học, bao 
gồm: sit down, be quiet, stand up, come here, open your book, close your book. 
2. Tóm tắt các bước cơ bản trong gid dạy. 
2.1. Warm up. 
2.2. Look, listen and repeat. 

- GV cùng HS mô tả tranh và dự đoán nội dung. 

- GV thực hiện các kỹ thuật dạy từ mới của bài hội thoại. 

- GV cùng HS nghe hội thoại. 

- HS thực hành nhắc lại theo hội thoại. 
2.3. Point, say and do the action. 

- GV thực hiện các kỹ thuật dạy từ mới. 

- HS luyện tập theo các hoạt động trong sách. 
2.4. Let’s talk. 

- HS luyện tap theo các hoạt động trong sách. 
3. Cac kỹ thuật DGTX có thé áp dung trong bài. 
3.1. Quan sat. 

- Giai đoạn thực hiện: phần 2.3. Point, say and do the action, ở giai đoạn luyện tập, 
sau khi GV đã thực hiện kỹ thuật dạy từ mới. 

- Mục đích: Quan sát xem HS có năm được các mệnh lệnh thức đề có kế hoạch hỗ trợ 
HS tại chỗ. 

- Cách thức thực hiện: 


+ Xác định các nội dung chính về ngôn ngữ cần đánh giá. Stand up / Be quiet / Come 
here / Open your book / Close your book và đánh giá sự chủ động trong tham gia hoạt động 
của HS. 


+ Lập bảng như trong mẫu dưới đây. 


aka 


Date: a2 co: 
Learning objectives: Giving and responding to classroom instructions: 


Stand up / Sit down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close 
your book 


Ha Vinh 


Ngoc Han 


Tué Khanh 


Lan Vy 


Minh Quan 


v= achieved objective 


? = not there yet 


~ = getting there 


+ Tổ chức một hoạt động dé đánh giá học sinh xem có thể hiểu, phản hồi và sử dụng 
các cau trúc đó chưa và thái độ của HS có tích cực tham gia không. GV có thể cho HS chơi 
trò “Simon says...”. GV (ở lượt đầu và HS ở các lượt chơi sau) làm quản trò đưa ra 1 mệnh 


lệnh. HS trong lớp nhắc lại mệnh lệnh đó và làm theo. Ví dụ: 
GV: Simons says open your book. 
HS: Open your book (và mở sách ra). 


+ GV quan sát chung cả lớp nhưng tập trung vào nhóm HS (khoảng 4-5 em). Đó có 
thể là nhóm HS luân phiên, nhóm HS thường xuyên không hoàn thành bài học hoặc nhóm 


theo chủ định nào đó của GV. 
12 


+ Sau khi quan sát, GV hoàn thành bảng quan sát theo các qui ước sau: 


v= achieved objective (dat); 

? = not there yet (chưa dat); 

~ = getting there (ở mức sap dat); 
x = absent (vắng mặt); 


Positivity: Y (good) x (need to improve) 


Vi du: 


Date: .../..../.... 
Learning objectives: Giving and responding to classroom instructions: 


Stand up / Sit down / Be quiet / Don’t talk / Come here / Open your book / Close 
your book 


Ha Vinh 


Ngoc Han 


Tué Khanh 


Lan Vy 


Minh Quan 


v= achieved objective 


? = not there yet 


~ = getting there 
+ Với những HS vắng mặt: Buổi sau GV có trách nhiệm hướng dan, đảm bao HS lĩnh 
hội kiến thức của bài; Với những HS ở mức chưa đạt (not there yet), GV hỗ trợ giúp đỡ HS 
luyện tập tại chỗ và lưu ý kèm HS ở hoạt động sau; Với những HS sắp đạt được (getting 


13 


there), GV chỉ cần cho HS luyện tập thêm 1-2 lần là HS sẽ đạt được yêu cầu đề ra. GV có thé 
cho HS thực hành theo đôi thêm lần nữa nếu quan sát thấy nhiều HS trong lớp chưa đạt. 

+ GV lưu ý giữ lại bảng quan sát làm căn cứ cho các kế hoạch học tập tiếp theo cho 
từng HS và làm minh chứng đánh giá. 

Lưu ý: Tùy theo hoạt động mà giáo viên tổ chức dé quan sát, giáo viên có thé tích hợp 
các năng lực, phẩm chất phù hop can có và cần được phát triển thông qua hoạt động và bô 
sung vào bang quan sát và thu thập thông tin về mức độ đạt được của các năng lực phâm chat 


này. 


3.2. Tự đánh giá. 

- Giai đoạn thực hiện: Cuối bài. 

- Mục đích: HS tự đánh giá mình để tự thấy mình đạt được gì sau giờ học và có kế 
hoạch luyện tập tiếp theo. GV qua đó nắm bắt được một phần tình hình HS của mình có hoàn 
thành bài học không. 

- Cách thức thực hiện. 

+ GV cung cấp cho HS 1 tờ giấy sau (1/2 giấy A4): 


Unit 6 — Lesson 1 


JO 


1. What do you think about the lesson today? 


2. Write 3 new words you learn today: 


3. Draw a picture of a new word or phrase that your like. 


14 


Your WOFd(S):............................. 7c c2 se 


+ Trong quá trình HS thực hiện bảng tự đánh giá, GV quan sát, nhận xét bằng lời và 
hỗ trợ tại chỗ cho HS, đồng thời ghi chép lại trong số theo déi của mình (nếu cần) với những 
trường hợp cần sự trợ giúp đặc biệt. GV cũng có thé tận dụng thời gian quan sát HS làm việc 
để nhận xét bằng chữ viết vào 1 số sản phầm học tập (hoặc vở của HS), như một kênh thông 
tin giữa GV-HS và GV-PHHS. 

+ Bảng tự đánh giá này GV trả lại cho HS sau khi xem xét toàn bộ xong để lưu vào 
portfolio (cặp file) của HS. 

3.3. Kiếm tra. 

(Nếu GV không thích sử dụng tự đánh giá thì có thé sử dụng hình thức kiểm tra ngắn 5-7 

phút) 

- Giai đoạn thực hiện: Cuối bài. 

- Mục đích: Đánh giá xem HS có lĩnh hội được kiến thức của bài học không. Cung cấp 
thông tin cho HS và PHHS về mức độ hoàn thành bài học. 

- Cách thức thực hiện: 

+ GV phát cho HS 1 bài test nhanh và ngắn (khoảng 5 câu tương ứng với 5 mệnh lệnh 
thức đã học) 


VD: Read and match (5 cum từ và 5 tranh tương ứng cho HS nổi) 


Unit 6 — Lesson 1 


Read and match 


1. Open your book 


15 


2. Stand up © 
AB 
@ 


3. Close your book B 
/ 


4. Come here 


5. Be quite 


+ Cho HS thời gian khoảng 5 phút dé hoàn thành (mỗi câu 1 phút) 


+ GV thu lại để xem sau hoặc nếu còn thời gian thì cho HS kiểm tra chéo nhau. Hoạt 
động này có thể là một kênh hỗ trợ tại chỗ đối với những HS chưa nắm vững kiến thức của 
bài học. 

Luu ý: 

- Những ví dụ trên chỉ mang tính minh họa, không bắt buộc GV thực hiện theo. 

- Có nhiều kỹ thuật đánh giá khác nhau và GV linh hoạt sử dụng các kỹ thuật đánh giá 
căn cứ từng bài học và tình hình lớp học. Không sử dụng nhiều loại kỹ thuật đánh giá trong 1 
bài học vì có thê sẽ làm nặng thêm bài học và gây căng thăng cho HS. 


- Sau mỗi đánh giá, GV đưa ra các nhận định và có kế hoạch tiếp theo nhằm hỗ trợ 
HS. 


- GV và HS luôn lưu lại các sản phẩm đánh giá dé hỗ trợ học tập và làm minh chứng 
đánh giá khi cần. 


16 


